m ` s 2 A 
Di Tìm Mục Dich Của Cuộc 
ĐỜI 
Lý Lạc Long 
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Muc luc 


Đi Tim Mục Bích Của Cuộc Đời 


Lý Lac Long 
Đi Tìm Mục Đích Của Cuộc Đời 


Nhìn vào những thành tựu của khoa học kỹ thuật trong 
những thập niên gần đây, chúng ta có thể thấy là khoa học 
kỹ thuật có góp phần xây dựng cuộc sống vật chất của nhân 
loại. Dù các khoa học gia đã khám phá ra nhiều điều kỳ diệu 
phục vụ cho những nhu cầu của con người, nhưng họ cũng 
không thể thấu hiểu hoàn toàn cái mục đích chính của cuộc 
đời. Có một khoa học gia đã tự hỏi: 

"Cuộc đời có mục đích chăng? 

Thế thì mục đích của cuộc đời là gì? 

Những gì? Ở đâu hay khi nào?..." 

Triết lý là một môn học quan trọng và có nhiều ứng dụng, 
các triết gia nổi tiếng đã thảo luận và suy đoán về ý nghĩa 
của cuộc đời từ ngàn năm qua, nhưng cho đến ngày nay khi 
phải xác định mục đích của cuộc đời thì ngay cả đến các 
triết gia có tiếng tăm cũng chỉ phỏng đoán mà thôi . Tiến sĩ 
Hugh Moorhead, một giáo sư triết học của Northeastern 
Illinois University, đã có lần gởi đến 250 trí thức (triết gia, 
khoa học gia, nhà văn ...) tên tuổi câu hỏi: "Ý nghĩa của đời 
sống là gì ? Một số người đã trả lời với những lời phỏng đoán 
tốt đẹp, một số nhìn nhận là chỉ mới quyết định mục đích 
cho đời sống và một số khác ngay thẳng hơn với trả lời là họ 
không quan tâm. 

Để trả lời cho những câu hỏi trên, chúng ta thử tham khảo 
Socrates (470-399, BC), một triết gia nổi tiếng của Hy Lạp 
xem sao? Nếu như triết học là một tinh thần độc lập, tự chủ, 


cuộc đời mỗi cá nhân là cái gì riêng biệt của ho vä biệt lập 
với người khác thì Socrates là người đầu tiên trong lịch sử tư 
tưởng đã khẳng định về cá tính trên bình diện tinh thần. 
"Hãy biết mình": Đây là câu châm ngôn thời danh được 
ghi trên cửa đền Delphes mà Socrates lấy làm hướng đi cho 
đời mình. Hãy biết mình chính là ý tưởng nền tảng lập 
trường nhân bản của Socrates và nó ảnh hưởng đến tất cả 
các tư tưởng nhân sinh quan sau này. Đây là một dấu ấn, 
một bước ngoặt trong lịch sử triết học. Khi Socrate nói: " tôi 
biết tôi không biết gì cả". Đây không phải là sự khiêm tốn, 
cũng không phải sự dân độn mà chính là cái "biết" của con 
người khôn ngoan . "Biết" mình không biết gì cũng có nghĩa 
là biết tất cả, và chỉ còn lại cái biết là phải tìm hiểu học hỏi. 
Cái nguy hiểm làm cho người ta trở thành "dốt" chỉ vì người 
ta biết ít hoặc chẳng biết gì mà cứ tưởng là mình biết, vì thế, 
họ không chịu học hỏi, tìm kiếm. 

Socrates quan niệm rằng theo lý trí tự nhiên "không có 
người nào cố ý hành động xấu cả", mà trong con người đạo 
đức đã có sẵn. Điều này giống với tư tưởng của Khổng Tử 
"nhân tri sơ tính bản thiện". Còn đối với xã hội, đạo đức là 
một khoa học, khoa học của cái thiện giúp con người tìm 
đến hạnh phúc, tìm đến sự khôn ngoan đích thực là chân, 
thiện, mỹ. Đạo đức trở thành khoa học để hoàn thành phẩm 
chất con người. Chính vì cái thiện đã tiềm ẩn trong con 
người nên phải trở về với con người để tìm chân lý. 

Trở về với con người để thấy rằng lý trí hướng dẫn con người 
bằng những hành vi tốt đẹp. Để hiểu biết, con người cần 
phải học và bắt đầu từ không biết. Socrates đã trải qua 


nhiều kinh nghiệm suy tu để cuối cùng thốt lên một lời rất 
khiêm tốn "tôi biết, tôi không biết gì cả". Đây chưa phải là 
một sự khẳng định hoàn toàn nghĩa đen đối với một triết gia 
nhưng điều ông muốn nói là mọi nhận thức của con người 
phải khởi đi từ đầu, từ sự không biết gì. Không biết để 
Socrates triển khai những bước đi vững vàng theo sự dẫn 
dắt của lý trí để đặt tới chân lý, đến với cái thiện phổ quát. 
Về mặt tri thức ông đã liệt kê và cho rằng thiên hạ có ba 
hạng người như sau: 

-Hạng người dốt nát mà không biết mình dôt. 

-Hạng người dốt mà biết mình dốt. 

-Và hạng người biết mình biết. 

Ông tự xếp mình vào hạng người thứ hai để biết mình và 
vươn lên. Thường thì người ta dốt mà không biết mình dốt 
lại còn sinh kiêu căng hoặc biết một mà tưởng biết mười. Sự 
khiêm tốn của Socrates cũng như quan niệm của Khổng Tử 
khi nói về cái biết: "Biết thì nói là biết, không biết thì nói là 
không biết, ấy là biết vậy". 

Biết mình là biết thân phận con người, yếu tính của mình. 
Biết mình là gì, bởi đâu, trở về đâu, sống để làm gì. Có biết 
ta mới định hướng cho mình một lối sống, lối đi chính xác, 
một đường hướng cụ thể dẫn dắt cuộc đời. Biết mình là một 
sự khôn ngoan tri thức. Người khôn ngoan đích thực sống 
vượt lên trên tất cả cảm giác cuộc đời, định luật vật chất, dư 
luận, sức thúc đẩy mù quáng của đam mê. Họ sống ở trần 
gian nhưng không bị luật trần gian tri phối, sống an vui, 
thanh thản, không phụ thuộc hay sợ dư luận. Cái khổ của 
con người là không biết mình có mặt để làm gì, sống cũng 


được mà chẳng sống cũng được, hoặc tiêu cực hon chẳng 
muốn sống mà nhiều lúc muốn chết. Muốn chết nhưng lại sợ 
chết. Biết bao nhiêu giằng co mà con người khó chọn lựa dứt 
khoát giữa cuộc đời này. Sống mà không xác định mục đích 
cuộc sống, sự hiện hữu của con người thì cuộc sống chỉ là 
bất hạnh. Và đó cũng chính là đau khổ của kiếp người. 

Trong cuộc sống thực tế, không ai muốn mình hay con cái 
mình sinh ra trở thành người xấu. Cũng như, không cha mẹ 
nào sinh con ra, bồng con trên tay mà lại ước muốn cho con 
mình trở thành đứa ăn cắp giỏi, nghiện ngập nhiều, cho dù 
ngay chính họ đang là người không tốt. Cái thiện từ lúc nào 
đó đã có sẵn trong lương tâm con người và khi họ làm trái 
tiếng nói lương tâm là một điều chẳng ai muốn. Trong thực 
tế những thói xấu lại ảnh hưởng do môi trường xã hội nhiều 
hơn. Hãy biết mình là trở về với chính mình để gặp ông thầy 
nội tâm ẩn tàng nơi đó, chứ không phải quay về với cái mình 
trơ trọi cô độc. Một sự trở về đơn phương nhưng lại đón 
nhận và tìm gặp tất cả. Một người tội lỗi trở về với con người 
thật của mình chính là trở về cội nguồn lương thiện của con 
người. Khôn ngoan chính là kinh nghiệm trở về. Nhân đức 
chính là sự hoàn thiện của con người để đặt được hạnh 
phúc- cứu cánh của đời người. 

Đi tìm mục đích hay ý nghĩa của cuộc đời chúng ta phải hiểu 
bản chất của cuộc đời là gì? Có quan niệm cho rằng: "Chính 
cuộc đời là uổng phí trong khi đó chúng ta lại ước ao để 
được sống". "Sanh, lão, bệnh đau khổ là cái giá mà chúng ta 
phải trả bởi vì chúng ta có cái thân này làm nơi trú ngụ cho 
chính chúng ta" . Sự sanh ra con người là sự sanh ra đau khổ 


. Con người phải trả giá cho việc tạo ra những ham muốn ích 
kỷ và hẹp hòi. Những sự thèm khát cho sự sinh tổn ở tương 
lai khiến cho con người không thể sống trọn vẹn trong 
những giây phút hiện tại. Và giây phút hiện tại chính là giây 
phút tuyệt vời nhất của cuộc sống con người. Như đức Phật 
đã khuyên trong kinh "Nhất Dạ Hiền Giả" (Trung Bộ kinh III): 
"Quá khứ không truy tìm 

Tương lai không ước vọng 

Quá khứ đã đoạn tận 

Tương lai lại chưa đến 

Chỉ có pháp hiện tại 

Tuệ quán chính ở đây..." 

Với sự sống của con người thì chỉ có hiện tại là tương đối có 
thật. Nếu chúng ta không sống với hiện tại, không biết chấp 
nhận hiện tại như nó đang là để vận dụng hiệu quả khả 
năng và trí tuệ của mình đi đến an lạc hạnh phúc và giải 
thoát thì chúng ta sẽ bị khô héo và già cỗi theo thời gian. 
Chắc không phải là việc ngẫu nhiên, mà là ý của tạo hóa khi 
"tạo" ra con người với một trái tim, một bộ óc, một cái 
miệng, đôi mắt, đôi tai, đôi tay và đôi chân. Nhịp đập của 
trái tim nhắc nhở con người phải biết trân trọng và yêu 
thương con người vô điều kiện. Bộ óc là tài sản to lớn quí giá 
nhất của con người, không có ai đánh cắp được và luôn sinh 
sản ra những sản phẩm tinh thần mới lạ (có thể dẫn tới của 
cải vật chất) cho những người biết cách đầu tư vào bộ óc 
của họ. Cái miệng là một vũ khí rất lợi hại có tác dụng như 
con dao hai lưỡi, tùy người sử dụng cái miệng có thể là một 
phương tiện để giúp người, giúp đời hoặc một vũ khí hại 


người, hại đời. Đôi mắt được sắp xếp ở vị trí luôn nhìn về 
phía trước (nhìn hiện tại và tương lai ) và muốn nhìn lại phía 
sau (nhìn quá khứ) phải ngoái lại khi cần thiết. Đôi tai thì ở 
hai bên phải, trái để nghe từ hai phía, những lời tán dương, 
ca tụng lẫn phê bình, chỉ trích, chê bai để giúp con người 
phân biệt phải trái, đúng sai, thiện ác. Đôi vai liền đôi tay để 
gánh vác trọng trách để tự giúp bản thân và giúp người khác 
khi có thể. Đôi chân giúp con người di chuyển đó đây để mắt 
thấy, tai nghe, tim cảm nhận, óc suy nghĩ, miệng truyền bá 
những điều hay, tay đưa ra nâng giúp những người kém may 
mắn và cần được giúp đở. Tạo hóa đã sáng tạo ra con người 
và ban tặng cho con người những sản phẩm tuyệt vời. 
Nhưng con người chúng ta có sống như tạo hóa mong muốn 
khi tạo ra con người với hình dạng như vậy không? 

Nói tóm lại, chúng ta không thể hiểu được bản chất chân 
thật của cuộc đời, bởi vì sự vô minh và sự khao khát tồn tại 
mãnh liệt của chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta khao 
khát để được sinh tồn cho dầu phải chịu đựng những khổ 
đau, bất hạnh trên cuộc đời này. Vì vậy nếu không có một sự 
hiểu biết đúng đắn thì chúng ta khó mà tìm ra một mục đích 
cố định của cuộc đời trên thế gian này. Theo Phật giáo thì 
chúng ta là kết quả của những gì chúng ta đã là, và kết quả 
của những gì chúng ta đang là. Hay nói khác đi, bản chất 
của cuộc đời là duyên sinh, là giả tạo mà hợp thành. Khi đã 
hiểu được như thế rồi thì chúng ta có thể tìm ra và hiểu 
được bản chất chân thật của cuộc đời và mục đích của nó. 
Chúc tất cả thành công trên đường tìm kiếm và hiểu được 
bản chất và mục đích của cuộc đời mình . 


Lý Lac Long 
(TTL/TCT/MAI/12/04/06) 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 

Đánh máy: Lý Lạc Long 

Nguồn: Vietnamthuquan-TVonline 
Được bạn: TTL đưa lên 

vào ngày: 24 tháng 4 năm 2006 


